Để “sở hữu' vẻ ngoài chỉnh chu, bảnh bao ngoài lựa chọn kiểu tóc phù hợp phái mạnh còn 
đầu tư thêm màu nhuộm hợp với màu da đặc biệt và bắt kịp trend mới nhất. Hầu hết những 
nam giới thường chú trọng đến mẫu tóc mà bỏ qua khâu nhuộm, tuy nhiên ít ai biết nếu 
chọn đúng màu tóc phù hợp sẽ khiến bạn trở nên trẻ trung, ấn tượng hơn. Với tóc nam 
ngắn nên nhuộm màu gì đẹp? Nếu bạn đang có chung thắc mắc trên, 
cùng EasySalon.vn tìm hiểu câu trả lời qua bài viết sau nhé. 


Tổng hợp màu tóc nhuộm dành cho nam tóc ngắn 


Nếu bạn muốn làm mới bản thân bằng cách thay đổi màu tóc đen truyền thống nhưng chưa 
biết chọn lựa màu nhuộm nào cho mái tóc của mình có thể tham khảo những màu nhuộm xu 
hướng sau: 


» Xem thêm: 'Bỏ túi' ngay xu hướng tóc 2022 nam thời thượng, HOT trend nhất 


1. Nhuộm tóc nam màu xám khói 


Xám khói là một trong những màu nhuộm khá nổi nhưng được rất nhiều diễn viên, nhân vật 
nổi tiếng,... tích cực “lăng xê'. Tuy không còn mới mẻ, nhưng độ hot của màu xám khói vẫn 
chưa hề có dấu hiệu hạ nhiệt, do đó nếu yêu thích phong cách thời trang, cá tính, nổi bật 
bạn có thể “thử' ngay kiểu tóc mới lạ này. 


Tú |. 
'.1 .#@ 


Tụ, ¡8 " % 
` ⁄ 

đz4 

+ 


Để có được màu xám khói lên màu chuẩn đẹp, các chàng trai bắt buộc phải tẩy tóc từ 2-3 
lần tùy vào chất tóc của mỗi người. Do đó nếu chất tóc của bạn yếu nên cân nhắc trước khi 
nhuộm màu xám khói này. 


2. Nhuộm tóc nam màu nâu khói 


Ngoài màu xám tone màu nâu khói cũng là một trong những tông màu dành cho tóc nam 
ngắn được nhiều bạn yêu thích lựa chọn bởi sự cá tính mạnh mẽ và đầy cuốn hút. Đây là 
kiểu tóc kết hợp giữa màu nâu cổ điển pha chút màu khói đầy ma mị và ấn tượng. 


Nếu bạn là yêu thích phong cách trẻ trung, năng động và có gu thời trang đầy cá tính thì 
nhất định không nên bỏ lỡ tông màu nhuộm hot trend này. Màu tóc này không hề kén da do 
đó nếu bạn có da ngăm đen vẫn tự tin nhuộm này để thay đổi phong cách bản thân. 


3. Nhuộm tóc nam màu nâu hạt dẻ 


Màu nâu hạt dẻ không chỉ được phái nữ ưa chuộng mà còn được nhiều nhiều bạn nam yêu 
thích thay đổi bản thân. Đây là tông màu nhuộm khá trầm dành cho những bạn cánh mày 
râu muốn diện mạo khác lạ nhưng không muốn quá nổi bật, màu tóc này khi nhuộm không 
cần tẩy do đó những bạn tóc yếu có thể an tâm lựa chọn. 


Đây không chỉ là màu dễ nhuộm mà làm sáng da, kể cả những bạn có làn da ngăm đen cũng 
giúp làm bật tone da của bạn lên, là công thức hoàn hảo để tăng vẻ lịch lãm. 


» Xem thêm: Điểm danh 5 kiểu tóc NAM đẹp được khách hàng lựa chọn nhiều nhất 


4. Nhuộm tóc nam màu nâu lạnh 


Tông màu nâu lạnh cũng là một trong những màu nâu dành cho tóc nam ngắn khá phổ biến 
hiện nay. Nâu lạnh không quá nổi bật, cầu kì nhưng vẫn luôn trở thành lựa chọn hàng đầu 
cho anh em trong bảng màu bởi sự cuốn hút, lợi ích mà gam màu mang lại. 


Lựa chọn màu nâu lạnh sẽ giúp bản thân trở nên cuốn hút, ấn tượng và đặc biệt tôn lên kiểu 
tóc của bạn. Dù để mái tóc đơn giản nhưng chỉ cần nhuộm màu sẽ khiến bạn trở nên thu 
hút. 


Trên đây tổng hợp màu tóc nhuộm dành cho nam tóc ngắn bạn có thể tham khảo. Hy 
vọng bạn sẽ chọn được màu tóc phù hợp với bản thân mình. 


EASYSALON - Phân mềm quản lý chuyên biệt cho Salon/Spa 
Đầy đủ tính năng quản lý & CSKH | Giá chỉ từ 5.00/ ngày 


Tham khảo báo giá > 


